Ảnh hưởng của TikTok đên hành vi mua hàng của Gen Z tại TP. Hô... 


lof8 


Tạp chí e-ISSN: 2734-9365 


Kinh (ế 
và Iư báo 


Economy & Forecast Review ® n Ïỉne 
VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - BỘ KẾ HDADH VÀ ĐẦU TƯ. 


Trang chủ/Diễn đàn khoa học/Nghiên cứu - Trao đổi 


Ảnh hưởng của TikTok đến hành vi mua hàng của Gen Z tại 
TP. Hồ Chí Minh 
14:33 | 28/08/2024 


Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của Tik Tok đến hành vi mua hàng của Gen Z ở TP. Hồ Chí Minh, giúp doanh 
nghiệp cải thiện chất lượng dịch vụ bán hàng trực tuyến trên Tik Tok, tối ưu hóa chất lượng sản phẩm, độ uy tín và 
trải nghiệm mua sắm cho khách hàng. 
Trương Thị Xuân Đào”, Huỳnh Nguyễn Phương Trà, Lê Đoàn Đăng Khoa, Nguyễn Thị Minh Thư 
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 
*Email: daottx(@hiu.vn 
Tóm tắt 


Bằng cách vận dụng mô hình lý thuyết S-O-R, nghiên cứu kiểm định ảnh hưởng của TikTok đến hành vi mua hàng của khách 
hàng Gen Z tại TP. Hồ Chí Minh. Mẫu nghiên cứu thu thập từ khảo sát trực tuyến có kích cỡ là 300. Kết quả thực nghiệm đã 
khẳng định rằng, Sự đồng hiện diện và Niềm tin của người tiêu dùng có ảnh hưởng đến Hành vi mua hàng trên nền tảng 
TikTok. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, một số hàm ý quản trị đã được đề xuất. 


Từ khóa: mô hình S-O-R, TikTok, đồng hiện diện, niềm tin của người tiêu dùng 
Summary 


By applying the S-O-R theoretical model, the study examines the impact of TikTok on the purchasing behaviour of Gen Z 
customers in Ho Chi Minh City. The research sample collected from an online survey has a size of 300. The empirical 
results have confirmed that Co-presence and Consumer Trust impact the Purchasing Behavior on the TikTok platform. 
Based on the research results, some managerial implications have been proposed. 


Keywords: S-O-R model, TikTok, co-presence, consumer trust 
GIỚI THIỆU 


Những năm gần đây, nhất là sau đại dịch Covid-19, mạng xã hội càng trở nên phổ biến với toàn bộ người dùng trên thế giới. 
Trong đó không thể không kể đến sự phát triển vượt bậc của mạng xã hội Tiktok. Mặc dù xuất hiện muộn các mạng xã hội 
lớn như: Facebook, Instartgram, Twitter, Zalo.... nhưng sức ảnh hưởng rộng lớn đến người dùng của Tiktok không ai có thể 
phủ nhận được. Theo dữ liệu thống kê toàn cầu, TikTok là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất vào năm 2023 với 3.5 tỷ lượt 
tải xuống, vượt xa Instagram (1.47 tỷ lượt tải xuống) và Facebook (1 tỷ lượt tải xuống). Trung bình một tháng, TikTok có hơn 
1 tỷ người sử dụng (Minh Đức, 2028). Tại Việt Nam, theo thống kê của Datareportal và Wearesocial (2024), TikTok đạt tới 
92.6% tất cả người lớn từ 18 tuổi trở lên tính đến đầu năm 2024. Trong khi đó, khả năng tiếp cận quảng cáo TikTok tại Việt 
Nam đầu năm 2024 tương đương với 86.3% tổng số người dùng internet địa phương. Tận dụng lượt truy cập khổng lồ, 
TikTok đã cho ra đời TikTokShop - một nền tảng mua hàng trực tuyến tích hợp trên chính giao diện của mình, tiếp cận được 
nhiều người tiêu dùng tiềm năng và biến mô hình mạng xã hội của mình trở nên phong phú hơn. 


Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, người tiêu dùng thế hệ Z (Gen Z) thuộc nhóm khách hàng tiềm năng trong hoạt động mua 
sắm trực tuyến. Theo Tunsakul (2018), người tiêu dùng thế hệ Z đã trở thành khách hàng tiềm năng hấp dẫn đối với các nhà 
bán lẻ trên toàn thế giới do số lượng ngày càng tăng và sự thống trị của họ trên thị trường toàn cầu. Priporas và cộng sự 
(2017) và Tunsakul (2018) đều chung nhận định rằng, người tiêu dùng thế hệ Z là những người có trình độ học vấn cao, 
sáng tạo, hiểu biết về công nghệ và họ ưa chuộng tính dễ sử dụng cũng như rất quan tâm đến trải nghiệm khi mua sắm 
online. 


Chính vì vậy, việc nghiên cứu ảnh hưởng của Tik Tok đến hành vi mua hàng của Gen Z ở TP. Hồ Chí Minh sẽ giúp doanh 
nghiệp cải thiện chất lượng dịch vụ bán hàng trực tuyến trên Tik Tok, tối ưu hóa chất lượng sản phẩm, độ uy tín và trải 
nghiệm mua sắm cho khách hàng, là những điều cốt lõi giúp việc kinh doanh trực tuyến trở hiệu quả hơn. 


CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29609 


8/28/2024. 2:59 PM 


Ảnh hưởng của TikTok đên hành vi mua hàng của Gen Z tại TP. Hô... 


2of8 


Cơ sở lý thuyết 
Mô hình SOR 


Mô hình Kích thích - Sinh vật - Phản ứng (S-O-R) được sử dụng trong lĩnh vực tâm lý môi trường và đã được áp dụng trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau. Nó giải thích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng khác nhau đóng vai trò là tác nhân kích 
thích (S) tác động đến tâm lý, trạng thái bên trong (O) của một cá nhân như thế nào, dẫn đến phản ứng hành vi (R) 
(Mehrabian và Russell, 1974). 


Trong môi trường ngành hàng tiêu dùng, thành phần kích thích (S) có thể bao gồm nhiều yếu tố khác nhau như: chất lượng 
sản phẩm, giá cả, sự tương tác và phản hồi của mọi người trên mạng xã hội (Alagarsamy và cộng sự, 2022). Các nghiên cứu 
trước đây về thương mại phát trực tiếp đã cho thấy rằng, sự tương tác theo thời gian thực giữa người xem và người phát trực 
tiếp trong các buổi phát trực tiếp mang lại cho người xem cảm giác đồng hiện diện mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu của người 
xem, từ đó ảnh hưởng đến thái độ và hành vi của người tiêu dùng tiềm năng (Rohan và cộng sự, 2023; Zhai và cộng sự, 
2020). 


Vì vậy, sự hiện diện của người xem và sự đồng hiện diện trong thương mại phát trực tiếp là tác nhân kích thích mạnh mẽ tác 
động đến hành vi của người tiêu dùng. Những kích thích này gợi lên những nhận thức và tình cảm cụ thể các trạng thái ở 
người tiêu dùng (O), chẳng hạn như: động lực mua hàng, sự tương tác, sự tin tưởng, sự thất vọng hoặc sự hài lòng. Những 
trạng thái bên trong này sau đó sẽ ảnh hưởng đến phản hồi (R) của người tiêu dùng về sản phẩm, sự tham gia vào các hoạt 
động trong phiên trực tiếp và kết quả sản phẩm tổng thể. 


Hành vi tương tác xã hội 


Tương tác xã hội là quá trình trao đổi thông tin, cảm xúc và hành vi giữa hai hoặc nhiều cá nhân trong một bối cảnh xã hội 
cụ thể. Đây là một quá trình năng động và phức tạp, bao gồm việc truyền tải thông điệp, diễn giải ý nghĩa và phản hồi hành 
vi của người khác (.Jensen và cộng sự, 2019). 


Albertson (1976) cho rằng, tương tác xã hội là “mức độ nổi bật của người khác trong sự tương tác và sự nổi bật của mối 
quan hệ giữa các cá nhân”. Nó chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như: đặc điểm của phương tiện truyền thông, loại hình tương 
tác và sự khác biệt giữa những người tham gia giao tiếp. Trong bối cảnh giao tiếp qua trung gian máy tính, hiện diện xã hội 
đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lòng tin giữa người mua và người bán, đặc biệt là trong các nền tảng phát trực 
tiếp. Khi người xem cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của người bán, họ có xu hướng tin tưởng hơn vào sản phẩm và 
người bán (Darke và cộng sự, 2016). Thương mại xã hội khuyến khích sự hiện diện xã hội thông qua các công cụ như bình 
luận và tương tác trực tiếp nhằm củng cố mối liên kết giữa người mua và người bán (Hassanein và Head, 2007). 


Ý định mua hàng 


Ý định mua hàng là sự thể hiện mức độ sẵn sàng của người tiêu dùng trong việc mua một sản phẩm hoặc dịch vụ (Hanifa 
và Masod, 2024). Nó được quyết định bởi các yếu tố như lợi ích cảm nhận được và giá trị sản phẩm (Vuong và Nguyen, 
2024). Ý định mua hàng là bước quan trọng dẫn đến quyết định mua thực tế và thể hiện mức độ cam kết của người tiêu 
dùng đối với sản phẩm (Irawan và Pane, 2011). Trong bối cảnh thương mại điện tử, ý định mua hàng được hiểu là sự sẵn 
sàng và xu hướng tham gia mua sắm của người tiêu dùng thông qua các kênh trực tuyến (Malik và cộng sự, 2013). Ý định 
mua hàng và hành vi mua trực tuyến có mối quan hệ mật thiết và ảnh hưởng lẫn nhau. Hành vi mua trực tuyến bao gồm tất 
cả các quyết định và hành động mua sản phẩm/dịch vụ trên internet. Hành vi mua trực tuyến có thể củng cố hoặc thay đổi 
ý định mua hàng của người tiêu dùng. Ví dụ, nếu họ có trải nghiệm mua sắm trực tuyến tích cực, họ có thể có ý định mua lại 


sản phẩm hoặc dị 


Mô hình và giả th 


ch vụ trong tương 


uyết nghiên cứu 


Dựa trên cơ sở lý 


ai. 


huyết, nhóm tác gi 


ả đề xuất mô hình nghiên cứu đề xuất gồm các thành phần như sau: 


- Nhóm các biến độc lập: Tương tác xã hội của nền tảng phát trực tiếp, Sự hiện diện của người xem trực tiếp, Sự hiện diện 
của người phát trực tiếp. 


- Nhóm biến trung gian: Niềm tin của người tiêu dùng, Đồng hiện diện. 


- Nhóm biến phụ thuộc: Hành vi mua hàng. 


Mô hình nghiên cứu được trình bày tại Hình 1. 


Hình 1: Mô hình nghiên cứu 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29609 


8/28/2024. 2:59 PM 


Ảnh hưởng của TikTok đên hành vi mua hàng của Gen Z tại TP. Hô... 


3of8 


Tương tác xã hội 


Niêm tin của người tiêu 
dùng 


Sự hiện diện của người 
xem Hành vị mua hàng 


Đồng hiện diện 


Sự hiện diện của người 
phát trực tiếp 


Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất 
Các giả thuyết nghiên cứu được phát biểu như sau: 


H1a: Tương tác xã hội của nền tảng phát trực tiếp ảnh hưởng tích cực đến Niềm tin của người tiêu dùng đối với thương mại 
phát trực tiếp của TikTok. 


HIb: Sự hiện diện của người xem có ảnh hưởng tích cực đến Niềm tin của người tiêu dùng đối với thương mại phát trực tiếp 
của TikTok. 


HIc: Sự hiện diện của người phát trực tiếp có ảnh hưởng tích cực đến Niềm tin của người tiêu dùng đối với thương mại phát 
trực tiếp của TikTok. 


H2a: Sự hiện diện của người phát trực tiếp ảnh hưởng tích cực đến sự Đồng hiện diện đối với thương mại phát trực tiếp của 
TikTok. 


H2b: Sự hiện diện của người xem ảnh hưởng tích cực đến sự Đồng hiện diện đối với thương mại phát trực tiếp của TikTok. 


H2c: Sự hiện diện của người phát trực tiếp ảnh hưởng tích cực đến sự Đồng hiện diện đối với thương mại phát trực tiếp của 
TikTok. 


H3: Niềm tin của người tiêu dùng có ảnh hưởng tích cực đến Hành vi mua hàng trên nền tảng phát trực tiếp của TikTok. 


H4: Sự đồng hiện diện của người tiêu dùng có ảnh hưởng tích cực đến Hành vi mua hàng trên nền tảng phát trực tiếp của 
TikTok. 


Phương pháp nghiên cứu 


Dữ liệu sơ cấp được thu thập bằng khảo sát trực tuyến từ ngày 15/02/2024 đến ngày 15/3/2024. Phương pháp chọn mẫu 
thuận tiện, phi xác suất với mẫu có kích thước là 300. Đối tượng khảo sát mà nghiên cứu tiếp cận là Gen Z, mà cụ thể trong 
nghiên cứu này là sinh viên tại các trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh. 


Các thang đo cho các khái niệm trong mô hình được kế thừa từ các nghiên cứu trước đây và có hiệu chỉnh để phù hợp với 
bài nghiên cứu này. Cụ thể, kế thừa từ nghiên cứu Ming và cộng sự (2021) gồm các thang đo: thang đo Tương tác xã hội của 
nền tảng phát trực tiếp gồm 5 thành phần và được mã hóa từ TTXH1 đến TTXH5; thang đo Sự hiện diện của người xem 
gồm 3 thành phần và được mã hóa từ HDXHNX1 đến HDXHNXS; thang đo Sự hiện diện của người phát trực tiếp gồm 3 
thành phần và được mã hóa từ HDXHNP1 đến HDXHNP3; thang đo Niềm tin của người tiêu dùng gồm 4 thành phần và 
được mã hóa từ NTND1 đến NTND4. Kế thừa từ nghiên cứu của Hamilton và cộng sự (2014) gồm các thang đo: thang đo 
Đồng hiện diện gồm 5 thành phần, được mã hóa từ DHD1 đến DHD5; thang đo Hành vi mua hàng gồm 3 thành phần và 
được mã hóa từ YDMH1 đến YDMH8 (Bài viết sử dụng cách viết số thập phân theo chuẩn quốc tế). 


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 


Tỷ lệ đáp viên là nữ chiếm 72%, nam chiếm 27%, còn lại là giới tính khác. Đáp viên là sinh viên hiện đang theo học ở các 
trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh, trong đó: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng chiếm 19.3%; kế đến là Trường Đại học 
Văn Lang chiếm 5%; Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh chiếm 4.3%; Trường Đại học Kinh tế - Tài chính chiếm 
2.14%; Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh chiếm 1.7% và còn lại là các trường khác (67.3%). 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29609 


8/28/2024. 2:59 PM 


Ảnh hưởng của TikTok đên hành vi mua hàng của Gen Z tại TP. Hô... https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29609 


Bảng 1: Đặc điểm nhân khẩu học của mẫu nghiên cứu 


Nội dung Tân suất % 

Giới tính 

Nam 82 27.3 
Nữ 216 720 
Khác 2 0.7 
Trường đại học 

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 58 19.3 
Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh 5 127 
Trường Đại học Văn Lang 15 50 
Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh tIỂ) 43 
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính 7 214 
Khác 202 673 


Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu 
Kiểm định mô hình đo lường 


Kết quả ở Bảng 2 cho thấy, hệ số Cronbachs Alpha đều đạt yêu cầu (lớn hơn 0.7). Hệ số tin cậy tổng hợp (CR) của các thang 
đo đều lớn hơn 0.7. Các hệ số phương sai trích trung bình (AVE) đều lớn hơn 0.5. 


Như vậy, các khái niệm trong mô hình nghiên cứu (Đồng hiện diện, Sự hiện diện của người phát trực tiếp, Sự hiện diện của 
người xem, Niềm tin của người tiêu dùng, Tương tác xã hội, Hành vi mua hàng) đều đạt độ tin cậy theo yêu cầu. 


Bảng 2: Kết quả kiểm định giá trị thang đo của mô hình đo lường 


Khái niệm Cronbachs Alpha CR AVE 
Đồng hiện diện 0.821 0.875 0.585 
Sự hiện diện của người phát trực tiếp 0.844 0.906 0.762 
Hiện diện xã hội của người xem 0.858 0.913 0.779 
Niềm tin của người tiêu dùng 0.750 0.842 0.572 
Tương tác xã hội 0.849 0.893 0.626 
Hành vi mua hàng 0.865 0.917 0.787 


Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu 


Bảng 3 cho thấy, tính phân biệt được đảm bảo khi căn bậc hai của AVE cho mỗi biến tiềm ẩn cao hơn tất cả tương quan 
giữa các biến tiềm ẩn với nhau. Trong nghiên cứu này, căn bậc hai của AVE (in đậm và nghiêng) cho một cấu trúc thì lớn 
hơn mối tương quan của nó với các cấu trúc khác. Đồng thời, giá trị phân biệt giữa hai biến tiềm ẩn được đảm bảo khi chỉ số 
HTMT < 1 (Bảng 4). Do đó, có thể kết luận các đo lường/các biến nghiên cứu đạt được giá trị phân biệt. 


Bảng 3: Kiểm định Fornell & Larker 


DHD HDXHNP HDXHNX NTND TTXH YDMH AVE 
DHD 0.765 0.585 
HDXHNP 0.716 0.873 0.762 
HDXHNX 0.710 0.726 0.882 0.779 
NTND 0.738 0.770 0.697 0.757 0.572 


4of8 


8/28/2024. 2:59 PM 


Ảnh hưởng của TikTok đên hành vi mua hàng của Gen Z tại TP. Hô... 


TTXH | 0.731 | 0.720 | 0.694 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29609 


| 0.701 | 0.791 | | 0.626 


YDMH | 0.688 | 0.583 | 0.595 


Ghi chú: Số in nghiêng đậm biểu thị căn bậc hai của giá trị AVE. 


| 0.581 | 0.652 | 0.887 | 0.787 


Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu 


Bảng 4: Hệ số kiểm định HTML 


DHD HDXHNP HDXHNX NTND TTXH 
DHD 
HDXHNP 0.855 
HDXHNX 0.845 0.854 
NTND 0.939 0.968 0.871 
TTXH 0.872 0.842 0.806 0.875 
YDMH 0.814 0.68 0.69 0.718 0.755 


Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 


Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu 


Mẫu lặp 5,000 được sử dụng với kiểm định boostrap nhằm xem xét các mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu. Kết quả 
Bảng 5 và Hình 2 cho thấy, các giá trị đều đạt yêu cầu (hệ số B dương, giá trị t > 1.96, giá trị p < 0.05). 


Hình 2: Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu với kỹ thuật boostrapping mẫu lặp 5,000 


mm 


HDXHNX 


4513 


_. 


HDXHNP 


trlÍsnBES] 


5Sof8 


2laqy 25979 14325 ;oogg 


9.552 


zZ 


27686 ;gy3y ;DHD 3ọ23† 15899 
ERiEn rằm lừmm] 


Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu 


8/28/2024, 2:59 PM 


Ảnh hưởng của TikTok đên hành vi mua hàng của Gen Z tại TP. Hô... 


6of8§ 


Bảng 5: Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 


H1 TTXH-> NTND 0.230 3.303 0.001 Chấp nhận 
HT1b HDXHNX -> NTND 0.208 3.122 0.002 Chấp nhận 
H1c HDXHNP -> NTND 0.208 3.143 0.002 Chấp nhận 
H2a TTXH-> DHD 0.349 9.384 0.000 Chấp nhận 
H2b HDXHNX -> DHD 0.275 4.313 0.000 Chấp nhận 
H2c HDXHNP -> DHD 0.265 3.817 0.000 Chấp nhận 
H3 NTND -> YDMH 0.161 2.446 0.014 Chấp nhận 
H4 DHD -> YDMH 0.569 9.592 0.000 Chấp nhận 


Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu 


Như vậy, các giả thuyết H1 (H1a đến H1c) đều được chấp nhận. Tương tác xã hội, Sự hiện diện của người xem, Sự hiện diện 
của người phát trực tiếp có ảnh hưởng tích cực đến Niềm tin của người tiêu dùng. 


Các giả thuyết H2 (H1a đến H1c) đều được chấp nhận. Tương tác xã hội, Sự hiện diện của người xem, Sự hiện diện của 
người phát trực tiếp có ảnh hưởng tích cực đến Đồng hiện diện. 


Hai giả thuyết còn lại là H3 và H4 cũng đều được chấp nhận. Như vậy, Niềm tin người dùng và Đồng hiện diện đều có ảnh 
hưởng tích cực đến Hành vi mua hàng. 


Các hệ số tác động Beta ở Bảng 5 được giải thích như sau: 


- Khi các thành phần Tương tác xã hội, Sự hiện diện của người xem, Sự hiện diện của người phát trực tiếp tăng 1 đơn vị, thì 
Niềm tin của người tiêu dùng tăng lần lượt 0.230, 0.208 và 0.208 đơn vi. 


- Khi các thành phần Tương tác xã hội, Sự hiện diện của người xem, Sự hiện diện của người phát trực tiếp tăng 1 đơn vị, thì 
Đồng hiện diện tăng lần lượt 0.349, 0.275 và 0.265 đơn vị. 


- Tương tự, khi Niềm tin người dùng và Đồng hiện diện tăng 1 đơn vị, thì Hành vi mua hàng tăng lần lượt 0.161 và 0.569 đơn 
VỊ. 


KẾT LUẬN 
Thảo luận kết quả nghiên cứu 


Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, Tương tác xã hội, Sự hiện diện của người xem và Sự hiện diện của người phát trực tiếp có 
ảnh hưởng tích cực đến Niềm tin của người tiêu dùng và Đồng hiện diện. Đồng thời, Niềm tin của người tiêu dùng và Đồng 
hiện diện ảnh hưởng tích cực đến Hành vi mua hàng trên nền tảng TikTok. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Ming 
và cộng sự (2021). 


Điều này có nghĩa là, việc người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh có ý định mua hàng hay không thì phụ thuộc vào niềm tin và 
sự đồng hiện diện. Khi có niềm tin về sản phẩm, dịch vụ và người bán hàng, đồng thời người tiêu dùng nhận thức được sự 
hiện diện của những người xem phiên trực tiếp khác cũng có sự quan tâm về sản phẩm, thì ý định mua hàng của họ càng 
gia tăng. 


Hàm ý quản trị 


Từ kết quả nghiên cứu, một số hàm ý quản trị được đề xuất nhằm giúp doanh nghiệp có thể khai thác tối đa tiềm năng của 
nền tảng TikTok, nâng cao hiệu quả kinh doanh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng: 


Thứ nhất, tăng cường thực hiện phát trực tiếp trên nền tảng TikTok. Doanh nghiệp cần xem nền tảng này không chỉ là 
phương tiện quảng bá sản phẩm, mà còn là một phương pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp với người tiêu 
dùng và cung cấp đầy đủ thông tin cho họ nhất để xây dựng niềm tin và mối quan hệ chặt chẽ với người tiêu dùng. 


Thứ hai, luôn luôn khảo sát người sử dụng sản phẩm và đưa những dịch vụ tốt nhất nhằm tăng tối đa khả năng để lại đánh 
giá tốt của người tiêu dùng, từ đó có thể tạo nhiều niềm tin cho người tiêu dùng. 


Thứ ba, tạo môi trường tương tác tích cực với người dùng. Khi phát trực tiếp, tương tác hai chiều giữa người bán và người 
dùng sẽ giúp cho người dùng cảm thấy được lắng nghe và giải quyết được đúng như cầu của họ, từ đó tăng được trải 
nghiệm và sự hài lòng của người dùng. 


Thứ tư, các doanh nghiệp phải cải thiện chất lượng và cải tiến dịch vụ của mình liên tục để có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29609 


8/28/2024, 2:59 PM 


Ảnh hưởng của TikTok đên hành vi mua hàng của Gen Z tại TP. Hô... 


7of8 


của người dùng. 


Thứ năm, về nội dung khi phát trực tiếp hay quảng cáo về sản phẩm, doanh nghiệp phải chuẩn bị kịch bản và nội dung một 
cách chuyên nghiệp nhằm thu hút sự chú ý của người dùng, từ đó tăng lượng giữ chân của họ trên video hay buổi phát trực 
tiếp về sản phẩm./. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Alagarsamy, S., Mehrolia, S., and Vijay, M., (2021), The importance of servicescapes in Maldivian higher education: 
application of the stimuli-organism-response(SOR) framework, J. Facil. Manag., 20(2), 218-234. 


2. Albertson, L. A. (1980), Review Essay: Trying to Eat an Elephant The Social Psychology of Telecommunications, by .John 
Short, Ederyn Williams, and Bruce Christie. London: .John Wiley, 1976, Commun. Res., 7(3), 387-400. 


3. Darke, P. R., Brady, M. K., Benedicktus, R. L., and Wilson, A. E., (2016), Feeling Close from Afar: The Role of Psychological 
Distance in Offsetting Distrust in Unfamiliar Online Retailers, J. Refail., 92(3), 287-299. 


4. Datareportal và Wearesocial (2024), Digital Việt Nam 2024. 


5. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981), Evaluating structural equation models with unobservable variables, Journal of 
Marketing Research, XVIII(February), 39—50. 


6. Hamilton, W. A., Garretson, O., Kerne, A. (2014), Streaming on twitch: fostering participatory communities of play within 
live mixed media, in Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Toronto Ontario 
Canada: ACM. 


7. Hanifa, Z., and Masod, A., (2014), TikTok Live Shopping Purchase Intention: A Conceptual Paper, Int. J. Acad. Res. Bus. 
Soc. Sci., 14(1), 1450—14509. 


8. Hassanein, K., Head, M. (2007), Manipulating perceived social presence through the web interface and its impact on 
attitude towards online shopping, Int. J. Hum. - Comput. Stud., 65(8), 689-708. 


9. Irawan, A., Pane, A. (2011), Pengaruh segmentasi pasar terhadap minat beli pada perumahan citra garden bandar 
Lampung, .. llm. Gema, 1(2), 66-79. 


0. Jensen, M. L. et al. (2019), Toolpath Strategies for S5DOF and 6DOF Extrusion-Based Additive Manufacturing, Appl. Sci., 
919). 


1. Malik, M. et al. (2013), Impact of Brand Image and Advertisement on Consumer Buying Behavior, World Appl. Sci. J., 23, 
17-122. 


2. Mehrabian, A., Russell, J. A. (1974), An approach to environmental psychology. in An approach to environmental 
psychology, Cambridge, MA, US: The MIT Press. 


3. Ming, J., Jianqiu, Z., Bilal, M., Akram, U., Fan, M. (2021), How social presence influences impulse buying behavior in live 
streaming commerce? The role of S-O-R theory, Int. J. Web Inf. Syst., 17(4), 300-320. 


4. Minh Đức (2023), TikTok là nền tảng được các thương hiệu ưa chuộng nhất 2023, truy cập từ https://vtv.vn/cong-nghe/ 
†iktok-la-nen-tang-duoc-cac-thuong-hieu-ua-chuong-nhat-2023-20231116160908603.htm. 


5. Priporas, C. V.„ Stylos, N., Fotiadis, A. K. (2017), Generation Z consumers' expectations of interactions in smart retailing: 
A future agenda, Computers in Human Behavior, 77, 374-381. 


6. Rohan, R., Dutsinma, F. L. I., Pal, D., Funilkul, S. (2023) Applying the Stimulus Organism Response Framework to Explain 
Students Academic Self-concept in Online Learning During the COVID-19 Pandemic, in Advances in Data and Information 
Sciences, S. Tiwari, M. C. Trivedi, M. L. Kolhe, and B. K. Singh, Eds., Singapore: Springer Nature. 


17. Tunsakul K. (2018), Generation Zs Perception of Servicescape, Their Satisfaction And Their Retail Shopping Behavioral 
Outcomes, Human Behavior, Development and Society, 19, 123-133 


18. Vuong, Q. H., Nguyen, M. H. (2024), Better Economics for the Earth: A Lesson from Quantum and Information Theories, 
AISDL. 


19. Zhai, X., Wang, M., Ghani, U., (2020), The SOR (stimulus-organism-response) paradigm in online learning: an empirical 
study of students' knowledge hiding perceptions, Interact. Learn. Environ., 28(5), 586-601. 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29609 


8/28/2024. 2:59 PM 


Ảnh hưởng của TikTok đên hành vi mua hàng của Gen Z tại TP. Hô... https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29609 


66 Đề tài nghiên cứu khoa học này được Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cấp kinh phí thực hiện dưới mã số 99 
GVTC17.2 


Ngày nhận bài: 20/6/2024; Ngày phản biện: 25/7/2024; Ngày duyệt đăng: 28/8/2024 


URL: https://kinhtevadubao.vn/anh-huong-cua-tiktok-den-hanh-vi-mua-hang-cua-gen-z-tai-tp-ho-chi-minh-29609.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


Sof8 8/28/2024. 2:59 PM 


